Tiếp tục đối mới, hoàn thiện chê độ sở hữu trong nên kinh tê thị trường... 


lof7 


Tiếp tục đổi mới, hoàn thiện ché độ sở hữu 
trong nên kinh tế thị trường định hướng 
XHCN ở Việt Nam 


Nền kinh tế thị trường thực sự hiện đang tôn tại ở tất cả các nước phát triển với 
các mô hình khác nhau. Nhưng tất cả đều có những đặc điểm chung, đó là: (1) Cơ 
sở vật chất và công nghệ đều dựa trên sự phát triển của đại công nghiệp và đang 
có xu hướng chuyền sang nên kinh tế tri thức; (2) Các nên kinh tế thị trường này 
đều dựa trên nền tảng sở hữu tư nhân, sở hữu nhà nước, chiếm tỷ trọng không lớn 
và chỉ có vai trò hỗ trợ sở hữu tư nhân phát triển; (3) Giá cả của tất cả các loại 
hàng hóa và dịch vụ như: giá cả, lãi suât, tỷ giá, tiền lương... đều do thị trường xác 
định, có sự điều tiết 'hợp lý của nhà nước khi cần thiết; (4) Các nguồn lực phát 
triển: tiền tệ, vốn, công nghệ, lao động... do thị trường phần bỏ; (5) Các nên kinh 
tế thị trường này đều mở cửa, hội nhập quốc tế; (6) Nhà nước đều can thiệp đề 
hạn ché bớt mặt trái của thị trường, như: giảm bớt tình trạng nghèo đói, ô nhiễm 
môi trường, tác động tiêu cực của khủng hoảng, định hướng hỗ trợ phát triển khoa 
học công nghệ và hội nhập quốc tế... 


Những quan điểm về chế độ sở hữu 


Chế độ sở hữu phải phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản 
xuất 


Ché độ sở hữu nô lệ tồn tại trên cơ sở kinh tế hái lượm và săn bắn, nhưng khi nền 
kinh tế trồng trọt và chăn nuôi xuất hiện, thì chế độ sở hữu nô lệ cũng không còn 
cơ sở đề tồn tại. Nhưng khi các công trường thủ công xuất hiện nền văn mình công 
nghiệp phát triển, thì chế độ sở hữu ruộng đất phong kiến cũng không thẻ tồn tại, 
chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa đã xuất hiện và thay thế nó. Ngay chính 
chế độ sở hữu tư nhân tư bản chủ nghĩa cũng luôn tự điều chỉnh và phát triển phù 
hợp với trình độ phát triển của đại công nghiệp. Nước Anh với nèn văn minh công 
nghiệp đã thông trị thế giới. Nhưng nên văn minh công nghiệp đã nhường chỗ 
cho nên văn minh tài chính với chê độ sở hữu tư bản (chứ không phải là sở hữu 
nhà máy), nước Mỹ đã thống trị thế giới bằng nền văn minh tài chính. Người ta 
đang nói tới thời kỳ tàn lụi của văn minh tài chính, một nên kinh tế tri thức đã 
xuất hiện, chế độ sở hữu trí tuệ sẽ thống trị và các nhân tài sẽ có vai trò chi phối 
thế giới này. C.Mác đã khái quát môi quan hệ phụ thuộc này thành quy luật thích 
ứng giữa quan hệ sản xuất với trình độ phát triển của lực lượng sản xuât và quy 
luật này chị phối sự phát triển của các chế độ sở hữu và do đó cả các chế độ xã hội 
với câu nói nồi tiếng là “Cái cối xay tay đem lại xã hội có vua chúa, cái cối xay 
chạy bằng hơi nước đem lại xã hội có chủ nghĩa tư bản công nghiệp”1. 


Quá trình đối mới chế độ sở hữu ở nước ta cũng đang và sẽ bị chỉ phối bởi quy luật 
này. Chê độ sở hữu trước đôi mới năm 1986 là chê độ không phà hợp với trình độ 
phát triên của lực lượng sản xuât nước ta lúc đó rõ rệt nhât. 


Các hình thức sở hữu ngày càng đa dạng và luôn bị chỉ phối bởi hình 
thức sở hữu tiên tiên nhật 


Sự phát triển của các hình thức sở hữu ngày càng đa dạng, từ chế độ sở hữu nô lệ, 
chế độ sở hữu ruộng đất đến chế độ sở hữu tư bản chủ nghĩa hiện đại. Chế độ sở 


http://tapchimattran.vn/kinh-te/tiep-tuc-doi-moi-hoan-thien-che-do-so-... 


9/17/2021, 5:37 PM 


Tiếp tục đối mới, hoàn thiện chê độ sở hữu trong nên kinh tê thị trường... 


2of7 


hữu nô lệ là chế độ tư hữu thuần nhát của các chủ nô lệ. Chế độ sở hữu ruộng đất 
phong kiến có hình thức sở hữu: tư và công, trong đó hình thức tư hữu ruộng đất 
là hình thức tiên tiến nhất có vai trò chỉ phối dưới chế độ phong kiến. Chế độ sở 
hữu tư bản chủ nghĩa hiện đại đã ngày càng đa dạng gồm: sở hữu tư nhân, sở hữu 
nhà nước, sở hữu cô phần và hình thức sở hữu cô phần là hình thức sở hữu xã hội 
tiên tiến nhất, phô biến nhát và có vai trò chỉ phối nhất trong xã hội tư bản chủ 
nghĩa hiện đại. Hình thức của cải của xã hội phố biến không phải là hàng đồng 
hàng hóa, hay là hàng triệu nhà máy, mà là chứng khoán, các giấy tờ có giá được 
lưu hành trên thị trường tài chính. Những của cải vật chất của các chủ sở hữu có 
thể vẫn tồn tại bát động, nhưng giá trị thực của nó đã lưu thông, vận động khôn 
cùng trên các thị trường tài chính, các chủ sở hữu tư nhân, hay nhà nước cũng 
phải nắm g1ữ các công cụ tài chính quan trọng này. Các chính phủ hiện đại đang 
điều chỉnh nên kinh tế bằng các công cụ tài chính là chính chứ không phải bằng 
các mệnh lệnh. Lãi suất, thué, tỷ giá, công trái... là các công cụ chính của các 
chính phủ này, các công ty muôn huy động vốn chủ yếu phải bằng phát hành trái 
phiếu công ty trên thị trường chứng khoán là chính, chứ không phải bằng vay 
ngân hàng. 


Các quan hệ sở hữu phái được thể chế hóa theo hướng hiện đại mới có 
giá trị thực tê 


Các quan hệ sở hữu phải được bảo vệ bằng hệ thống thể chế chính thức của nhà 
nước mới có giá trị thực tế. Quyền sở hữu tư nhân là quyền sở hữu cơ bản của mọi 
nên kinh tế thị trường phải được bảo vệ trước hết, phải được thể chế hóa trước hết. 
Các bộ luật dân sự, luật kinh tế phải thê hiện yêu câu này. Tất cả các quan hệ sở 
hữu đa đạng trên mọi lĩnh vực từ tư liệu sản xuất đến tư liệu tiêu dùng, từ lĩnh vực 
bát động sản đến tài chính, từ sở hữu các sản phẩm vật chất đến sở hữu trí tuệ... 

đều phải được thê chế hóa. Hình thức của cải của xã hội đã phát triển và tiến hóa, 
chế độ sở hữu cũng vậy, đã tiến từ sở hữu đất đai, sở hữu các tư liệu sản xuất, sở 
hữu các loại cổ phiếu, trái phiếu chứng khoán đến sở hữu trí tuệ. Các thể chế cũng 
luôn được đổi mới đề phù hợp với các hình thức sở hữu trên. 


Các nên kinh tế thị trường phát triển đã trải qua hơn 4 thể kỷ điều chỉnh, thích 
ứng của các loại thể chế liên quan đến chế độ sở hữu, do vậy những thể chế này đã 
càng hoàn thiện và ngày càng được hiện đại hóa. Các nền kinh tế thị trường kém 
phát triền có được lợi thế đi sau - có thê rút ngắn con đường thể chế hóa các quan 
hệ sở hữu theo hướng hiện đạ12. 


Quan hệ sở hữu liên quan đến toàn bộ quá trình sản xuất, lưu thông, phân phối và 
tiêu dùng, do vậy việc thê chế hóa quan hệ sở hữu phải là sự thể chế hóa toàn bộ 
quá trình đó, không thẻ thẻ chế hóa từng khâu, từng bộ phận. 


Việc thể chế hóa các quan hệ sở hữu không chỉ dừng ở việc lập pháp, mà phải tính 
đên cả việc xây dựng các cơ quan thực thi, kiêm tra, giám sát... 


Cải cách chế độ sở hữu ở Việt Nam phải theo hướng hiện đại 


Chế độ sở hữu ở Việt Nam hiện nay đã có những đổi mới rất cơ bản, nhưng vẫn 
còn những khác biệt rất lớn so với chế độ sở hữu ở các nền kinh tế thị trường hiện 
đại: (1) Trong cơ cầu của chế độ sở hữu Việt Nam, tỷ trọng của sở hữu nhà nước 
lớn, chiếm tới 28% GDP, nếu kế cả các ngân hàng thương mại nhà nước thì tỷ 
trọng này tới 34% GDP, trong khi ở các nên kinh tế thị trường phát triển, tỷ trọng 
này chỉ dưới 10%; (2) Kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo, trong khi ở các nên 
kinh tế thị trường phát. triển, kinh tế nhà nước không có vai trò này; (3) Sở hữu tư 
nhân là nên tảng của các nền kinh tế thị trường hiện đại, thì ở Việt Nam sở hữu tư 


http://tapchimattran.vn/kinh-te/tiep-tuc-doi-moi-hoan-thien-che-do-so-... 


9/17/2021, 5:37 PM 


Tiếp tục đối mới, hoàn thiện chê độ sở hữu trong nên kinh tê thị trường... 


3of7 


nhân chưa có vai trò đó; (4) Kinh tế thị trường ở Việt Nam theo định hướng xã hội 
chủ nghĩa, còn các nên kinh tê thị trường phát triên không có định hướng chính 
trị. 


Do vậy, công cuộc đổi mới và hoàn thiện ché độ sở hữu ở Việt Nam phải hướng tới 
việc khắc phục những hạn ché trên và đạt tới sức cạnh tranh ngang hàng với các 
nên kinh tế thị trường hiện đại khác. Quá trình cải cách này cần có những bước đi 
phù hợp: Trước hết, phải phát triển mạnh mẽ khu vực kinh tế tư nhân đề khu vực 
này dần dân có thẻ thay thế các doanh nghiệp nhà nước ở những lĩnh vực nhà 
nước không cần nắm giữ; Thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước3, nhà 
nước rút vốn ra khỏi những lĩnh vực không cần nắm giảm tỷ trọng của doanh 
nghiệp nhà nước xuống mức thích hợp, tạo điều kiện cho khu vực tư nhân phát 
triển; Thực hiện việc phân bổ các nguôn lực theo cơ chế thị trường cạnh tranh, 
theo các tín hiệu giá cả thị trường như giá cả hàng hóa dịch vụ, lãi suất, tỷ giá, tiền 
lương: Xây dựng các thị trường yêu tố, đặc biệt là thị trường bắt động sản và thị 
trường tài chính là hai thị trường có ý nghĩa chì phối, khuyến khích cạnh trạnh, 
kiểm soát độc quyên. 


Nhà nước luôn có vai trò quan trọng trong tiến trình đổi mới và hoàn 
thiện chê độ sở hữu 


Ở những nền kinh tế đã phát triển, thị trường đã hoàn thiện, nhà nước chỉ giữ vai 
trò hỗ trợ thị trường, khắc phục các yêu kém của thị trường và. đề làm điều này 
khu vực sở hữu nhà nước nói chung là nhỏ, nhà nước không cần có khu vực sở 
hữu lớn cũng có thể làm được vai trò đó. Song, dù là nhỏ cũng phải có và dường 
như sự tồn tại của sở hữu nhà nước có tính tất yêu khách quan. 


Những nèn kinh tế kém và đang phát triển khu vực sở hữu nhà nước thường có tỷ 
trọng lớn, và chiếm giữ những ngành và lĩnh vực quan trọng. Nhà nước thường sử 
dụng khu vực này đê định hướng và ồn định nên kinh tế. Chăng hạn nhà nước có 
thể xây dựng một số nhà máy, sau đó bán lại cho tư nhân, rút vốn ra, tiếp tục xây 
dựng các nhà máy khác, lại bán cho tư nhân. 


Vai trò quan trọng nhất của nhà nước là khuyến khích khu vực tư nhân phát triên, 
bảo vệ quyên sở hữu tư nhân, định vị khu vực sở hữu nhà nước một cách hợp lý và 
thường là ở những lĩnh vực tư nhân không làm được. 


Những kiến nghị về giải pháp đổi mới hoàn thiện ché độ sở hữu 
Trước hết phải đổi mới quan điểm về ché độ sở hữu 


Quan điểm phát triển chế độ sở hữu ở nước ta phải ngày càng tiếp cận với các 
quan điểm phát triển chế độ sở hữu của các nền kinh tế thị trường hiện đại, đó là: 


+ Khu vực sở hữu nhà nước là cần thiết và tồn tại như một tất yếu khách quan và 
g1ữ vai trò hỗ trợ cho khu vực kinh tế tư nhân, góp phân định hướng phát triển 
chủ yếu ở một số ngành công nghiệp quốc phòng, công nghệ tiên tiên, dịch vụ 
công... 


+ Khu vực sở hữu tư nhân là nên táng của nền kinh tế, phải được khuyến khích 
phát triển và bảo vệ các quyền cần thiết..4 


+ Sở hữu cô phần là hình thức sở hữu phô biến và tiên tiền cần tạo dựng các điều 
kiện cân thiệt cho phát triên, đặc biệt là phát triên thị trường tài chính đa dạng. 
Trước hêt phải xây dựng các thê chê hiện đại cho các thị trường tài chính, đặc biệt 


http://tapchimattran.vn/kinh-te/tiep-tuc-doi-moi-hoan-thien-che-do-so-... 


9/17/2021, 5:37 PM 


Tiếp tục đối mới, hoàn thiện chê độ sở hữu trong nên kinh tê thị trường... 


4of7 


là thị trường chứng khoán, tạo điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp cả của nhà 
nước và tư nhân có thê phát hành cổ phiếu, trái phiếu trên thị trường chứng 
khoán. Đồng thời, phải tuyển chọn những nhà quản lý tài năng vào các vị trí quản 
trị các thị trường này, kế cả các nhà quản lý nước ngoài. 


Sở hữu nhà nước và vai trò chủ đạo của kinh tế nhà nước phải được đỗi 
mới 


+ Giảm tỷ trọng của khu vực doanh nghiệp nhà nước xuống mức phù hợp với thị 
trường thế giới, nhà nước cần xây dựng một chương trình rút vốn khỏi tất cả các 
doanh nghiệp nhà nước mà nhà nước không cần năm giữ, trước hết là những 
doanh nghiệp nhà nước hiện kinh doanh có lãi như rượu, bia, nước giải khát... 
Thực tế thế giới cho thấy, nêu nhà nước bán các doanh nghiệp nhà nước này trên 
thị trường chứng khoán, nhường cho tư nhân, thì khoản thuê mà nhà nước thu 
được sẽ lớn hơn lợi tức mà nhà nước thu khi làm chủ sở hữu. Giải pháp này không 
chỉ giúp nhà nước có được một khoản vốn lớn từ các doanh nghiệp nhà nước này, 
mà còn là cú hích thúc đây thị trường chứng khoán Việt Nam phát triển. 


+ Xây dựng và thực hiện quyết liệt một chương trình cổ phân hóa bắt buộc đối với 
tất cả các doanh nghiệp nhà nước mà Nhà nước không cân năm giữ từ 51% đến 
10o%. Những doanh nghiệp nhà nước này hiện còn nhiều trong các lĩnh vực như 
thương mại, công nghiệp sản xuất hàng tiêu dùng, kế cả các lĩnh vực sản xuất tư 
liệu sản xuất thông thường. 


+ Áp dụng cơ chế cô phần hóa hiện đại theo hướng công khai minh bạch, đấu thầu 
các cô phiếu này trên thị trường chứng khoán, cắm việc bán cổ phiếu chỉ trong nội 
bộ doanh nghiệp, bán cho những người quản lý doanh nghiệp, vì đây là hành vi 
dễ bị lợi dụng làm thất thoát tài sản nhà nước. 


+ Chương trình này phải tối thiểu hóa các doanh nghiệp nhà nước, mà nhà nước 
năm giữ 51-100% cô phản. Thực hiện cơ chế quản trị doanh nghiệp hiện đại theo 
các chuẩn mực của các nước phát triển. Thực hiện chế độ thi tuyên cạnh tranh các 
chức vụ quản lý quan trọng trong các doanh nghiệp nhà nước. 


Đổi mới chế độ sở hữu đất đai theo hướng đảm bảo sử dụng đất có hiệu 
quả 


Về quản lý nhà nước cũng cần có những đổi mới: Nhà nước phải xây dựng quy 
hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai, có chế tài giám sát việc thực hiện; Thực hiện đầu 
giá quyền sử dụng đất theo các nguyên tắc của thị trường, công khai, minh bạch, 
bãi bỏ chế độ “xin - cho”; Nhà nước phải quy định việc phân phối lại lợi ích phát 
sinh từ quá trình chuyển đổi công năng, mục đích sử dụng đất, từ hoạt động đầu 
tư cơ sở hạ tâng làm tăng giá trị đất... Hoàn thiện hệ thông đăng ký đất đai, bất 
động sản, cơ chế cấp g1ây chứng nhận quyên sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền 
sở hữu nhà ở và các tài sản gắn liền với đất, đây là cơ sở pháp lý cơ bản cho thị 
trường bất động sản hoạt động hiệu quả. Xây dựng và hoàn thiện hệ thống dữ liệu 
về đất đai và bất động sản, công bố công khai các thông tin cần thiết về quy hoạch, 
kế hoạch sử dụng đất, các biến động về giá cả, các kế hoạch xây dựng kết cầu hạ 
tầng gắn với đất... Xây dựng và hoàn thiện các cơ chế hoạt động của thị trường bất 
động sản theo hướng hiện đại, đảm bảo cho thị trường bất động sản phát triển bền 
vững, chống động cơ thôi giá bắt động sản tăng cao phi lý. Hoàn thiện cơ chế định 
giá đất theo các nguyên tắc của thị trường. 


Đổi mới chế độ sở hữu trí tuệ theo hướng khuyến khích sáng tạo hữu 
hiệu, bảo vệ quyên sở hữu trên các lĩnh vực 


http://tapchimattran.vn/kinh-te/tiep-tuc-doi-moi-hoan-thien-che-do-so-... 


9/17/2021, 5:37 PM 


Tiếp tục đối mới, hoàn thiện chê độ sở hữu trong nên kinh tê thị trường... 


Sof7 


Thứ nhất, phải thúc đây, khuyến khích hoạt động sáng tạo ở Việt Nam trên tất cả 
các lĩnh vực đề có thể tạo ra một dung lượng tri thức mới, các bằng phát minh 
sáng ché, các thương hiệu... Đây chính là tài sản quốc gia đáng giá nhất cần phải 
được bảo vệ. Nếu Việt Nam không có những tài sản này, thì Việt Nam chỉ có thể 
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của người nước ngoài. 


Thứ hai, phải hoàn thiện hệ thống thê ché gòm cả các luật lệ liên quan đến sở hữu 
trí tuệ, không chỉ những luật lệ bảo vệ quyên sở hữu trí tuệ, mà cả những luật lệ 
phát huy trí sáng tạo của người Việt Nam theo hướng hiện đại, nhất là các chế tài 
ngăn chặn các hành vi vi phạm, hoàn thiện hệ thống tổ chức liên quan đến việc 
bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, kê cả hệ thống tô chức nghiên cứu sáng tạo. 


Thứ ba, tăng cường các hoạt động dịch vụ thông tin truyền thông phổ biến các tri 
thức liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ, cần đưa vấn đề quyền sở hữu trí tuệ vào 
nội dung giảng dạy ở các trường đại học. 


Thứ tư, mở rộng sự hợp tác với các tổ chức nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm, đề 
đào tạo cán bộ, để hoàn thiện hệ thống pháp lý của Việt Nam theo hướng tiên tiến 
và hiện đại. 


Thứ năm, thúc đây việc nhập khẩu các bằng phát minh sáng chế, cải tiến ứng dụng 
và thương mại hóa. Đây là một hoạt động quan trọng vì các bằng phát minh, sáng 
chế của Việt Nam còn hạn ché. Đây cũng là cách làm phô biến của các nước đi sau. 


Thứ sáu, đôi mới chính sách bồi dưỡng, trọng dụng nhân tài, lực lượng sáng tạo 
quan trọng của đất nước, theo hướng các bằng phát minh sáng chế phải được 
thương mại hóa, những nhà sáng chế phải được hưởng thù lao xứng đáng, sáng 
chế của họ phải được bảo vệ, họ phải được tôn vinh. 


Thuê tài sản cá nhân 


+ Quá trình đổi mới ở Việt Nam đã tạo điều kiện cho sự xuất hiện và phát triển 
của một tầng lớp giàu có. Số lượng triệu phú USD của Việt Nam đã tăng rất nhanh 
với tốc độ hàng đâu Đông Nam Á. Do vậy, số lượng tài sản của họ cũng tăng 
nhanh, những tài sản thừa kế cũng tăng nhanh. Song, số thuế thu được từ tài sản 
cá nhân, đặc biệt là thuế thừa kế lại rất nhỏ, mỗi năm chỉ mây chục tỷ đồng. Hơn 
nữa số lượng tài sản của họ hiện là bao nhiêu cũng không có cơ quan nào kiểm 
soát, thống kê được, vì không có thông tin công khai minh bạch. Những tài sản 
này rất đa dạng, có thể là bát động sản, là chứng khoán, là cổ phiếu... 


+ Phải kiểm kê tài sản của mọi người có tài sản từ 1oo tỷ đồng trở lên một cách 
công khai minh bạch và phải có chê độ quy định cụ thê vê việc đăng ký quyên thừa 
kế. 


+ Có thể quy định mức thuế lũy tiên đối với tài sản thừa kế, khối lượng tài sản 
càng lớn mức chịu thuê càng cao. 


+ Có chế độ khuyến khích những người giàu. có lập các quỹ phúc lợi xã hội, thay vì 
để lại cho con cái. Quỹ phúc lợi xã hội này có thể được thành lập từ tiền của những 
người giàu có và được miễn mọi loại thué. 

Sở hữu nước ngoài 


Trong các nèn kinh tế thị trường hiện đại, người nước ngoài có quyền mua, bán và 
sở hữu mọi thứ từ bât động sản đên các cảng biên, sân bay, trừ những công trình 


http://tapchimattran.vn/kinh-te/tiep-tuc-doi-moi-hoan-thien-che-do-so-... 


9/17/2021, 5:37 PM 


Tiếp tục đối mới, hoàn thiện chê độ sở hữu trong nên kinh tê thị trường... 


6of7 


liên quan đến an ninh quốc phòng. Đã có một giai đoạn người Nhật giàu có đã 
đua nhau mua các tài sản ở Mỹ từ các thương hiệu, công nghệ đến bất động sản. 
Hiện người giàu Trung Quốc cũng đang đua nhau mua tài sản ở Mỹ. Ngay cả 
Trung Quốc cũng đã cho phép người nước ngoài mua nhà cửa của Trung Quốc. 


Ở Việt Nam từ khi có Luật Đầu tư nước ngoài năm 1988, người nước ngoài được 
đầu tư trực tiếp vào Việt Nam, được quyền thuê đất có thời hạn, được quyền đầu 
tư xây dựng các nhà máy công xưởng tại Việt Nam, được quyên kinh doanh trên 
nhiều lĩnh vực. 


Các định hướng chính sách về sở hữu và các giải pháp nâng cao nhận 
thức xã hội 


Các định hướng chính sách 


Thứ nhất, Nhà nước phải rút vốn ra khỏi các lĩnh vực kinh doanh kiếm lợi, kể cả 
các lĩnh vực kinh doanh kiêm lợi nhât, nhượng lại cho tư nhân kinh doanh trong 
các lĩnh vực này. Nhà nước không thu lợi nhuận nữa, nhưng Nhà nước sẽ thu 
thuê. 


Thứ hai, khuyến khích phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp tư nhân, giúp họ trở 
thành động lực chủ yếu của nền kinh tế thị trường Việt Nam. Tạo lập một môi 
trường kinh doanh cạnh tranh tự do, bình đăng, không phân biệt đối xử. Đề làm 
được việc này, mọi loại giá cả: giá cả hàng hóa, dịch vụ, lãi suất, tỷ giá, tiền 
lương... phải được tự do hóa, phải do thị trường định, Nhà nước chỉ tham gia điều 
tiết khi cần thiết. Sửa đổi các luật liên quan đến kinh doanh của doanh nghiệp tư 
nhân (uật dân sự, luật doanh nghiệp, luật đầu tư, luật phá sản, các luật thuế...) 
theo hướng bảo vệ quyên sở hữu tư nhân, đảm bảo quyên kinh doanh của doanh 
nghiệp tư nhân. 


Thứ ba, thực thi chính sách Nhà nước, chuyên quyền phân bồ các nguồn lực cho 
thị trường. Thực hiện chính sách cổ phân hóa không chỉ đối với doanh nghiệp nhà 
nước, mà cả doanh nghiệp tư nhân, đề có thể thúc đây xu hướng sở hữu cô phần sẽ 
là hình thức phô biến của nền kinh tế. Khuyến khích tất cả các doanh nghiệp cổ 
phần hóa sẽ bán cổ phiếu trên sàn chứng khoán. Hoàn thiện thị trường chứng 
khoán theo hướng hiện đại, theo chuẩn của các thị trường chứng khoán hiện đại 
nhất. Chuyển hướng huy động vốn của các doanh nghiệp không chỉ từ các ngân 
hàng, mà chủ yếu từ thị trường chứng khoán. 


Thứ tư, đa dạng hóa chế độ sở hữu đất đai. Tiến hành quy hoạch đất đai dài hạn 
với tầm nhìn 1oo năm. Đắt đai dành cho xây dựng các cơ sở hạ tầng, các khu đô 
thị, các trường học, bệnh viện, các công sở... phải được xác định là thuộc sở hữu 
nhà nước. Đối với các loại đất còn lại: đất thổ cư thuộc sở hữu cá nhân, đất cho _ 
doanh nghiệp - thuộc sở hữu tư nhân, đất nông nghiệp thuộc sở hữu tập thẻ... cần 
sớm được nghiên cứu xác định. 


Nâng cao nhận thức xã hội 


Những đổi mới quan điểm trên vẻ chế độ sở hữu cần phải được xã hội am hiểu và 
thực thi khi đã được luật hóa. Do vậy, công tác tuyên truyền, giáo dục, phổ biến 
những kiến thức về các vấn đề liên quan đến những đổi mới chế độ sở hữu trở nên 
quan trọng và cần thiết. 


Phô biến những đổi mới trên các phương tiện truyền thông: phát thanh, truyền 
hình, báo chí. Chú trọng đôi tượng các cán bộ lãnh đạo các câp của Đảng, Chính 


http://tapchimattran.vn/kinh-te/tiep-tuc-doi-moi-hoan-thien-che-do-so-... 


9/17/2021, 5:37 PM 


Tiếp tục đối mới, hoàn thiện chê độ sở hữu trong nên kinh tê thị trường... 


7of7 


phủ, Quốc hội cần được quán triệt sâu sắc, đề họ có thê thể chế hóa và thực thi. 
Đưa vào giảng dạy các câp học trong nhà trường một cách phù hợp. 


Đề xuất thí điểm 


Trước khi thực thi rộng rãi các quan điểm mới về chế độ sở hữu. Cần thực hiện thí 
điểm với các mô hình sau đây: 


Một là, xây dựng các khu kinh tế với các thẻ chế hiện đại, quốc té, tại đó sẽ thực 
hiện thí điêm các cơ chê mới vê chê độ sở hữu. Chăng hạn có thê cho phép người 
nước ngoài thuê đât xây dựng các khách sạn cao câp với thời hạn 120 đên 15O 
năm. 


Hai là, chọn một số doanh nghiệp nhà nước hiện kinh doanh có lãi nhất, bán toàn 
bộ cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, rút vốn Nhà nước ra và kiểm định xem 
phân thu thuế sau khi cổ phần hóa có lớn hơn phản thu lợi nhuận trước đó, sau đó 
nhân rộng mô hình này trong tất cả các doanh nghiệp nhà nước mà Nhà nước 
không cần nắm giữ. 


Ba là, chọn 1 tổng công ty hay tập đoàn kinh tế nhà nước đang CÓ nhiều chuyện bê 
bối làm đối tượng đề tái cơ câu. Lập các nhóm chuyên gia kinh tế có kinh nghiệm 
nghiên cứu và xử lý các vấn đè bê bối đó và đề xuất các giải pháp. 


Bốn là, xây dựng một đề á án đổi mới toàn bộ khu vực doanh nghiệp nhà nước theo 
hướng giảm tỷ trọng và cô phần hóa giữ lại rất. ít doanh nghiệp nhà nước 100% 
vôn Nhà nước, còn các doanh nghiệp không cần thiết nắm g1ữ có thê bán, khoán, 
cho thuê, cổ phần hóa. Đề án này sẽ thực hiện thí điểm một số tỉnh thành phó có 
lựa chọn. 


Năm là, cần có một chiến lược dài hạn phát triển doanh nghiệp tư nhân Việt Nam 
đủ sức cạnh tranh trên thị trường trong nước và quốc tế. 


Võ Đại Lược 
TSKH, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế và Chính trị thế giới 
Chú thích: 


1. C.Mác, Ph.Ănghen, V.I.Lênin và chính trị kinh tế học. Nxb. Sự Thật, H.1062, 
t.21. 


2. Võ Đại Lược, Kinh tế Việt Nam - Lý luận và thực tiễn, Nxb. Khoa học xã hội, H. 
2011, tr.47. 


3. Hội đồng lý luận Trung ương, Những vấn đề lý luận và thực tiễn đặt ra trong 
tình hình hiện nay, t.II, Nxb. Chính trị quốc gia, H.2010, tr.599. 


4. Phạm Minh Chính, Vương Quân Hoàng, Kinh tế Việt Nam - Thăng trầm và đột 
phá, Nxb. Chính trị quôc gia, H. 2009, tr.154. 


http://tapchimattran.vn/kinh-te/tiep-tuc-doi-moi-hoan-thien-che-do-so-... 


9/17/2021, 5:37 PM 


